Bất Đồng 
Vành Khuyên 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Bất Đồng 





Vành Khuyên 
Bất Đồng 


Nó bị bạn bè gọi là con nhỏ bất đồng . 

Bất đồng cái gì ? Cái sai mà tỏ ra bất đồng là đúng chớ gọi 
bất đồng là ý dì. 

Vậy mà nó bị gọi bao nhiêu lâu nay rồi đó . 

Cái gì nó cũng thành thật và thẳng thắn . 

Bạn nó mặc một cái áo mới . Cũng không đẹp gì ! Khoe hết 
đứa này tới đứa nọ , đứa nào cũng nói đẹp , đến phiên nó , 
nó bảo không đẹp thì bạn nó chau mày, hỏi tại sao ? 

Nó nhìn thẳng vào mắt bạn, tỉnh bơ, " tại tôi thấy không 
đẹp thôi " 

Một lần khác , cả đám con trai xúm lại chọc con bé mới đổi 
vào lớp nó , đám bạn nó xem chừng ganh , chọc con đó cho 
đáng đổi, ai biểu cứ làm thinh , không thèm chơi với ai . 

Nó thì không, lại trước mặt đám con trai , giơ cao cái dép 
cao su sắp đứt quai ra la lớn " tụi bay chọc nó tiếp nữa , tao 
cho ăn dép ráng chịu ". Vậy là đám con trai lãng ra. 

Thế mà gọi là bất đồng .. 

Dần dần nó hiểu ra bạn nó cho nó bất đồng chỉ tại nó không 
giống chút nào với bạn của nó. Có sao đâu , nhưng cái tệ 
hơn là tụi bạn nó không biết tôn trọng sự khác biệt của nó . 
Nó là ai , là con người chứ có phải trâu bò gì mà bảo sao làm 
vậy , bảo sai cũng làm theo chớ . Chỉ chọc không thì đầu có 
gì để nói , còn đàng này , bạn nó dần xa lánh nó , cô lập nó, 
hễ nó nói gì không thích hợp là đi xa chỗ có nó ngay .. Nó 
được thế, bất đồng nhiều hơn vì thấy bọn bạn mình ngày 


càng dị hợm .. 

Cứ cho nó là bất đồng đi . Một ngày nào đó, khối đứa trong 
bọn bạn nó , thèm được " bất đồng " như nó mà không biết 
còn đủ đầu óc để nhận ra thế nào là bất đồng , thế nào 
không . 

Tội nghiệp thật . 

Một ngày thật muốn xé trời , đạp đất . 

Vành Khuyên 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Vành Khuyên 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 24 tháng 4 năm 2005 


